Những Vang Trăng Xưa 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Ly Lac Long 
Những Vang Trăng Xưa 


Ð êm về khuya, dù thời tiết đã vào xuân, ngoài trời vẫn còn 
rất lạnh, cái lạnh của vùng đất ôn đới. Không gian về đêm 
thật yên tĩnh, huyền ảo, lấp lánh trên nền trời những ngôi 
sao. Và trăng ... treo lơ lửng như gần như xa, trăng của xứ 
lạnh, của đồi núi, của rừng cây bắt đầu vào xuân sau những 
tháng ngày bị phủ lấp bởi tuyết trắng. Một thứ ánh sáng 
trong vắt và tỉnh khiết, không lộng lẫy, không kiêu kỳ, đầy 
sức sống. Cái vẻ đẹp của trăng vào thời điểm này giống như 
một cô gái đang dậy thì, bắt đầu là người lớn, đẹp nhưng 
không biết là mình đẹp. Vẻ đẹp không làm cho người ta phải 
sững sờ nhưng đầy sức quyến rũ. Cái quyến rũ của sự ngây 
thơ, trong sáng, mong manh và dễ vỡ. Tiếng gió đêm vi vu 
hòa với tiếng lá thông reo. Vang vang trong đó những nhịp 
trầm bổng, mơ hồ, khói sương ... cung đàn, điệu hát, những 
vầng trăng của ngày tháng xa xưa. 

Thuở nhỏ, vào những đêm trăng sáng, tôi nhìn trăng và 
tưởng tượng ra bao nhiêu thứ và thắc mắc đủ thứ: Tại sao 
trăng sáng mát dịu? Tại sao có lúc trăng tròn có lúc khuyết? 
Tại sao có lúc trăng đi đâu mất? Có thêm ai ở trên đó ngoài 
Hằng Nga, chú Cuội, thỏ ngọc ... Tôi hỏi lung tung cho đến 
nổi mẹ tôi phải nói: "Giống chi hông giống lại giống cái tính 
"mê trăng", đa sầu đa cảm khổ lắm đó con oi!" . Ngày lớn 
lên, với những kiến thức khoa học tôi đã biết "vang trang 
tuổi thơ" thật ra chỉ là một tinh cầu, nhưng trong lòng tôi thì 
vẫn luôn muốn trăng mãi mãi là một hình ảnh lung linh hư 


ảo đầy huyền hoặc như lúc nhỏ khi nhìn trăng va hat nghéu 
ngao: "Ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, 
ôm một mối mơ". U mà phải chi có một phép mầu nào đó 
để tôi có thể giữ mãi và tin rằng trăng là cõi thật, trên đó có 
một cô tiên tên là Hằng Nga xinh đẹp sống, có chú Cuội ngồi 
ôm gốc da... 

Sau này có dịp đọc chuyện thần thoại La Mã và Hy Lạp, tôi 
khám phá ra là chẳng phải chỉ có người Á đông mới có 
những huyền thoại về trăng mà từ hàng ngàn năm qua, con 
người ở khắp nơi trên địa cầu cũng đã "mê trăng". Theo 
huyền thoại La - Hy, trăng cũng có rất nhiều tên gọi như: 
Luna, Diana, Cynthia, Phoebe, Selena (hoặc Selene). Theo 
thần thoại Hy Lạp, Selene là nữ thần mặt trăng , con gái của 
các vị thân Hyperion và Theia, và Endymion là một anh 
chàng chăn cừu rất đẹp trai, hàng ngày chăn cừu trên đỉnh 
núi Latmus. Selene đem lòng yêu Endymion và hai người đã 
sống như vợ chồng và sau đó Selene sanh ra cho Endymion 
50 đứa con gái. Chắc lúc ấy, chàng Endymion đã hát nghêu 
ngao: "Ai bảo chăn cừu là khổ, chăn cừu sướng lắm chứ!" 
Tình yêu của hai người làm thần Zeus ghen tị, khép tội 
Endymion đã dụ dỗ một thần nữ yêu quí của ông, và trị tội 
Endymion bằng cách hóa phép làm cho Endymion ngủ vĩnh 
viễn trên đỉnh núi Latmus với tình yêu của Selena. Theo 
thần thoại La mã thì Diana là nữ thần mặt trăng, vị thánh tổ 
của phụ nữ, của thợ săn, và là thần hộ mạng của rừng cây. 
Diana là biểu tượng của tấm lòng trinh trắng, tính nết đoan 
trang của người con gái. Tượng Diana có thân hình thon thả, 
vóc dáng thanh nhã, tay cầm cung tên và có một con nai 


vàng ngơ ngác đứng bên cạnh. Chắc cũng vi vay mà ở các 
xứ Tây phương, chúng ta thấy con gái tên Diana nhiều hơn 
tên Selene (hoặc Selena). 

Các quốc gia khác trên thế giới dường như nước nào cũng có 
truyện cổ tích về trăng. Tôi còn nhớ một câu truyện cổ tích 
về trăng của người Đại Hàn như sau : 

" Ngày xưa có một chàng tiều phu hiền lành, thật thà và 
mộc mạc sống với một bà mẹ già ở ven bìa rừng. Một hôm 
vào rừng đốn củi, thấy một con nai già đang bị thương năn 
nỉ cứu giúp. Với bản tánh hiền lành, thương loài vật, chàng 
tiều phu bèn để con nai trong gánh và lấy củi che lại. Lúc 
người thợ săn đuổi đến và hỏi chàng có thấy con nai bị 
thương chạy về hướng nào không? Chàng tiều phu chỉ đại 
một hướng cho người thợ săn đuổi theo. Cảm ơn cứu mạng, 
và muốn trả on, nai già (là sơn than hóa thành) hỏi chang 
tiều phu có ước muốn gì không? Chàng cũng thực tình nói là 
muốn có một người vợ đẹp, nhưng hoàn cảnh nghèo như 
vầy thì ai mà ưng. Tưởng nai già chỉ hỏi chơi, không ngờ nai 
nghiêm trang nói : "Việc này nai có thể giúp được". Trước khi 
từ giã, nai già chỉ cách và phương hướng để tìm đến một 
suối tiên trong khu rừng và dặn chàng tiều phu ngày trăng 
tròn sắp đến hãy tới đó núp kín bên bờ suối thì sẽ thấy nhiều 
tiên nữ xuống tắm suối. Cứ lén lấy một bộ xiêm y giấu đi và 
tiên nữ nào bị mất xiêm y sẽ trở thành vợ của chàng. Và nhớ 
phải giấu bộ xiêm y đó cho đến khi có đứa con thứ hai mới 
trả lại. 

Vào đêm trăng tròn sắp tới, chàng tiều phu tìm đến con suối 
tiên núp bên bờ suối như nai già dặn . Đêm xuống, trăng lên 


thì có năm đóm sáng bay từ mặt trang xuống, hoá thành 
năm nàng tiên xinh đẹp, cởi xiêm y máng trên cành cây, 
xuống suối tắm và nô đùa với nhau. Chàng tiều phu lấy một 
bộ xiêm y giấu đi (thật thà thiệt, nếu gặp chàng nào ma 
lanh thì chắc giấu hết cả 5 bộ). Các tiên nữ sau khi tắm 
xong lên bờ tìm xiêm y mặc để bay về cõi tiên thì thấy mất 
một bộ. Các nàng tiên quýnh quáng tìm kiếm, nhưng trăng 
cũng đã sắp lặn. Không chờ được nữa, 4 nàng tiên đành phải 
bỏ bạn lại và hóa thành những đóm sáng bay trở về cung 
trăng. Nàng tiên còn lại đang sợ hãi và khóc lóc thì chàng 
tiêu phu rời khỏi chỗ ẩn núp và đề nghị đưa nàng tiên về 
nhà mình. Không có cách chọn lựa nào khác nàng tiên đành 
phải theo chàng về nhà. Sau đó, họ trở thành vợ chồng và 
một năm sau họ có đứa con đầu tiên. Nhưng trong những 
đêm trăng thấy vợ thường hay nhìn trăng ưu sầu, chàng tiều 
phu không chịu được bèn đưa bộ xiêm y đã giấu ra trả cho 
vợ. Bộ xiêm y gặp lại nàng tiên như có sức hút bám chặt vào 
người nàng và đứa bé, rồi tất cả biến thành đóm sáng bay 
về cung trang. 

Chàng tiéu phu nhớ vợ ,thương con ủ rũ, sâu não. Vào rừng 
đốn củi mà chỉ ngồi than vắn thở dài thì chợt thấy nai già 
hiện ra và bảo: Tôi đã dặn kỹ mà ân nhân không chịu nghe 
lời, nhưng tôi chỉ có thể giúp được thêm một lần này nữa 
thôi. Từ khi biết suối tiên đã có con người biết, các nàng tiên 
không được phép xuống đó tắm nữa mà chỉ thả cái gàu 
xuống lấy nước suối tiên về mặt trăng tắm. Ân nhân hãy tìm 
cách trốn vào gàu để lên mặt trăng đoàn tụ với vợ con. Vào 
đêm trăng tới chàng tiều phu vì lòng hiếu thảo, không thể 


bỏ mẹ, nên công mẹ theo đến suối tiên chờ. Đến khi trang 
lên, thì quả thật có thấy cái gàu, chàng vội đặt mẹ vào trước 
và định leo lên sau, nhưng chiếc gàu tiên đã bị rút lên trước 
khi chàng kịp leo vào. Chàng buồn bã trở về nhà định quyên 
sinh thì chợt thấy một con ngựa đầu rồng, có cánh từ trên 
trời bay xuống và bảo chàng tiéu phu lên lung nó chở lên 
cung trăng gặp vợ con. Số là mẹ chàng lên cung trăng gặp 
lại nàng dâu tiên và cháu nội kể lại câu chuyện. Chúa tiên 
nghe câu chuyện cảm động vì tình yêu và lòng hiếu thảo 
của chàng tiêu phu nên cho ngựa đầu rồng xuống đón 
chàng lên cung trăng sum họp với gia đình. Người Đại Hàn 
tin rằng, ánh trăng ngời sáng là do hạnh phúc của gia đình 
người tiều phu mang lại. 

Khi đọc hai câu thơ trong truyện Kiều : "Vang trăng ai xẻ 
làm đôi / Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường". Chúng ta 
nghĩ cụ Nguyễn Du chỉ dùng ngôn từ ẩn dụ để diễn tả sự 
chia ly vậy thôi . Nhưng trong thực tế, người Hồi giáo tin 
rằng giáo chủ của họ là Mohammed đã sử dụng phép mầu 
xẻ trăng làm đôi là thật. Tương truyền rằng Mohammed đưa 
hai tay lên trời và làm phép, mặt trăng rơi xuống trên nóc 
đền thờ cổ xây bằng đá tên là Kaaba nơi thánh địa hồi giáo 
Mecca, quay bảy vòng rồi bay đến chui vào tay áo bên phải, 
chui ra phía tay áo bên trái. Kế đến, trăng lại chui vào cổ áo, 
xuống phía chan , rồi tach ra làm hai bay trở lên trời theo 
hai hướng đông tây. Sau cùng hai mảnh trăng mới hợp lại 
thành một. 

Ngày 20/7/1969, phi thuyền Appollo 11 của Mỹ đã đáp 
xuống mặt trăng và phi hành gia Neil Amstrong là người đầu 


tiên của loài người đã dat chân trước cửa nha chi Hang . Khi 
trở về trái đất Neil Amstrong đã nói câu nói nổi tiếng : "Đó là 
một bước ngắn của (một) người, một nhảy vọt lớn lao của 
nhân loại" (that s one small step for (a) man, one giant leap 
for mankind) . Một câu nói vừa đủ khiêm nhượng, vừa day tu 
hào cho giới khoa học gia và dư tràn thất vọng não nề cho 
thi nhân. Mặt trăng đã bị con người và khoa học kỹ thuật 
chinh phục. Hình ảnh của trăng, một thế giới đầy mộng ảo 
với bao nhiêu huyền thoại diễm lệ truyền kỳ được gìn giữ 
nâng niu trong tâm tưởng của con người, trong văn, trong 
thơ, trong nhạc ... tự ngàn xưa đã bị phá vỡ. Một nhà thơ đã 
viết : 

"Người đã mang về đá mặt trăng 

Phi thuyền nào chở hết ăn năn 

Riêng ta hốt hoảng mê trường dạ 

Nguyệt điện đìu hiu bóng chị Hằng." 

(Đá Mặt Trăng - Vương Đức Lệ) 

Một tiếng kêu thảng thốt, thống thiết và hốt hoảng của thi 
nhân bị vỡ mộng . Thiệt đúng là thành công vượt bực của 
khoa học là thất vọng não nề cho thi nhân. Khám phá về 
trăng của khoa học chắc đã làm cho nhiều người ngần ngại 
và e dè khi ngâm nga "Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng. Có 
người thiếu nữ đẹp như trang ... " (Bản nhạc "Mộng dưới 
hoa" phổ theo bài thơ "Tự tình dưới hoa" của thi sĩ Đinh 
Hùng). Vì người đẹp có thể "hiểu lầm" mình chê mặt người 
ta lồi lõm như mặt trăng (mặt rỗ hoa). 

Cho riêng tôi, những lúc như đêm nay, tôi tạm quên sự thật, 
không muốn nghĩ, không cần nhớ đến những khám phá của 


khoa hoc về trang mà thả hồn theo anh sáng dịu mát cua 
vầng trăng xứ lạ lúc đầu xuân của miền đất ôn đới để tìm về 
quá khứ thăm những vầng trăng tuổi thơ, những vầng trăng 
quê hương, những vâng trăng ký ức ... Những hình anh 
huyền ảo, mơ mộng ... của trăng có lẽ sẽ mãi mãi bất diệt 
trong tôi . 

"Hỡi cô tat nước bên dang 

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ di" (Bàng Bá Lân). 

Đừng nhé cô tát nước! Và ước chi khoa học để yên cho vầng 
trăng mơ của tôi. Dù biết rằng "người ta không thể nào tắm 
hai lần trên cùng một dòng sông". Nhưng thỉnh thoảng, như 
đêm nay, tôi vẫn mơ được đắm mình lại trong ánh sáng của 
những vầng trăng ngày xa xưa. 

Lý Lạc Long 

(TTL/TCT/MAI/5/5/06) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 

Danh may: Ly Lac Long 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 5 tháng 5 năm 2006 


